CHỮ TU TRONG ĐẠO PHẬT 


Hòa Thượng Thích Thiện Siêu 

Chắc ai cũng hiểu rằng, tỪ khi mới lọt lòng ra cho 
đến khi hơi thở cuối cùng, trong đời thường hưởng 
được mấy lần vui. Cơn vui vừa thoáng qua, cơn buồn 
lại kéo đến. Đã đành sanh, già, đau, chết là bốn đại 
hoạn, không ai tránh khỏi, mà những nổi đói nghèo áp 
bức, oán thù gặp gỡ, ân ái xa ha, hoàn cảnh lôi kéo cũng 
đủ làm cho chúng sanh đau khổ vô cùng. Nước mắt 
ngập tràn cả đại thiên thế giới, mà vẫn còn dâng lên mãi 
nếu lòng tham lam dục vọng nơi mỗi cá nhân cũng như 
đoàn thể-không được vùi dập vào phần nào; hành vi xấu 
xa độc ác, ích kỷ hại người không được sang bằng và 
tiêu diệt do lòng tỪ bi rộng lớn biết nghĩ đến mình, đến 
người theo công lý và chính đạo. Chúng ta chỈ ngó ngay 
vào cảnh tượng ngày nay cùng thấy rõ đó là biển nước 
mắt đau thương bởi cơn cuồng vọng cỦa loài người gây 
tạo. Thế nên chúng ta tin chắc rằng tất cả đau khổ chỉỈ có 
một con đường ra là mỌi người biết nhìn nhau bằng cặp 
mắt từ bi, hay nói một cách khác là người biết tu theo 
đạo chính đáng giác ngỘ. 

Xưa nay các bậc thánh nhân, các vị đã giác ngỘ 
như chư Phật, Bồ tát, không vị nào mà không trãi qua 


con đường ấy; cho đến khi dạy người, dạy đời cũng chú 
trọng ở điều đó. Vậy bất luận người nào ở trong xã hội 
cũng cần lẫy tu làm gốc, nếu không tự mình đã hư hồng, 
mình đã làm tổn hại cho mình, thì mong giúp ích cho ai 
nửa? 

Đời còn như thế, huống chi đạo Phật, một đạo 
chú trọng mục đích tự giác giác tha, tự lợi lợi tha hơn cả 
mà lại không quan tâm đền sự tu sao được. Phật dạy 
trong kinh Lăng Nghiêm rằng:" Như tuy lịch kiếp, ức trì 
Như Lai bí mật diệu nghiêm, bất như nhứt nhựt tu vô 
lậu nghiệp". Đại ý nói tuy nhiều kiếp học rộng nghe 
nhiều nhớ hết tất cả pháp môn của hằng sa chư Phật chỉ 
dạy, chẳng bằng một ngay chuyên tu nghiệp vô lậu xuất 
thế. Ấy là lời Phật khuyến cáo Tôn giả A Nan mà cũng 
là khuyến cáo cái tai hại không tu của chúng ta vậy. Nếu 
chỉ học mà không tu thì khác nào như người thuộc lòng 
tấm bản đồ rồi ngồi lỳ một chỗ, chẳng đến đâu được 
cả. 

Thế thì biết tu là một điều cần yếu. Nhưng hiện 
nay, nhiều người trong hàng Phật tử chúng ta, cũng như 
một số đông ở ngoài vẫn còn ôm mối nghỉ ngỜ sai lạc. 
Có người nghĩ rằng tu là một việc làm quá khó, phải xa 
gia đình, xã hội để ép mình trong một khuôn khổ hẹp 
hòi, bít mắt bưng tai trước mọi hoàn cảnh, vứt bỏ bao 


nhiêu ước mong khoái lạc mà tu hành ủy mị, hàng ngày 
nghĩ tưởng đến việc gì xa xăm huyền ảo, Ở lại thần 
quyền để cầu mong tương lai trường sanh, bất tử hay 
hưởng quả phúc đời đời. Tu như vậy phỏng có ích lợi gì 
cho ai? Giả sử tu như vậy mà thành thánh, thành thần, 
hưởng quả phúc thì lối tu chỉ thích hợp với hạng người 
thiếu nghị lực, hạng ông lão bà già! Hạng người thứ hai 
thì trái lại, họ nghĩ rằng tu là một việc rất hay, là nền 
tẳng cho nhân tâm thuần hậu, cho hòa bình an lạc, vững 
bền; song khi nào hòa bình đã lan khắp, sinh hoạt được 
mới có thì giờ nghĩ đến việc tu dưỡng; chứ nhằm lúc 
đao binh loạn lạc, đói khác tung hoành, chính là lúc phải 
ra sức dẹp loạn an dân, nổ lực làm lụng để vãn hồi sự 
no ấm, đợi bao giờ tâm thần Ổn định mới lo đến chuyện 
tu. NhỮng điều nghi hoặc đối với sự tu vẫn còn nhiều 
nữa, song tóm lại cũng không ngoài hai điều vừa kể trên. 
Cũng vì nghĩ như vậy, mà bây giờ hễ nghe nói chữ tu thì 
người ta tưởng tượng ngay một hình dáng yếu hèn, một 
việc làm quái dị lạc hậu, không phải thời. 

Xét kỷ hai lối tưởng đó nhiều phần không đúng, 
song không sai mấy đối với hạng người mệnh danh là 
tu, mà kỳ thật áp dụng lắm điều không chính đáng! Nếu 
bây giờ muốn bổ cứu những khuyết điểm trên đây để 
làm nhiều lợi ích thiết thực cho khổi phụ lòng tin Phật 


của chúng ta, thì tưởng cũng nên cùng nhau tìm hiểu rõ 
chữ" Tu" trong đạo Phật, trước để khỏi cái nạn xưng 
càn một khi mình không tu chỉ cả, sau để khỏi bị e ngại 
bởi những lời mỉa mai nông cạn có thể làm trở ngại 
bước đường tu tập chính đáng của chúng ta. Lễ dĩ nhiên 
là Ởở đây chúng ta chỈ hiểu chữ " Tu" trong đạo Phật, chứ 
ngoài lối tu của đạo Phật ra, trên xã hội này còn bao 
nhiêu lối tu khác; mà tiếc vì phạm vi bài này không cho 
phép chúng tôi đem ra bàn cãi, chỈ có thể nói đại khái 
rằng các lối tu ấy đều chưa diệt tận nguồn gốc thống 
khổ, nên chưa phải là phương pháp đưa người đến chỗ 
giải thoát an vui chơn thật. 

Thế nào là nghĩa chữ " Tu" trong đạo Phật? Định 
nghĩa một cách tóm tắt thì tu nghĩa là sửa. Xấu xa sửa 
lại cho tỐt đẹp, tà vạy sửa lại cho chính đáng, độc ác 
sửa lại cho hiền lành, mê mờ sửa lại cho sáng suốt??.. 
Như người ta thường nói ngọc có dũa mài mới thành đồ 
hữu dụng, người có học tập mới trở nên người hay, ấy 
đều là cắt nghĩa chữ " Tu"vậy. Có nhiều người hay nói: 
" Phật tức tâm, tâm tức Phật, tôi chỈ tu cái tâm cũng đủ". 
Mới nghe qua tưởng như hợp lý, song xét kỷ thì đó chỉ 
là câu nói bướng bỉnh để từ chối việc tu hành mà thôi. 
Nếu thử hỏi lại tâm vì sao phải tu và tu bằng cách nào, 
thì ít ai trả lời được. Thậm chí có người khi đã biết đạo 


cũng như khi chưa biết đạo, cứ giữ nguyên tánh xấu xa 
cố cựu, không chút gì đổi mới hay lo. 

Đã đành rằng " Tâm tức Phật", nhưng hiện nào 
còn làm chúng sinh thì quyết chắc tâm cỦa ta còn mê 
lầm, vọng tưởng ích kỞ, biếng lười, chưa được như 
tâm Phật: sáng suốt, chân thật, rộng rãi, từ bi. Đứng về 
phương diện sự tướng sai biệt thì ta và Phật hai đàng 
mê ngộ, khổ vui khác nhau như trời và vực, không thể 
nói suông mà mong được giải thoát. Trái lại cần phải 
thành thật cố gắng kiểm điểm lại mình, nghiệm xét nơi 
mình để thấy rõ cái gì xấu xa, cái gì tà vạy, cái gì độc ác, 
cái gì mê lầm mà lần lần sửa đổi tu hành cho đến khi 
hoàn toàn viên mãn. Trong lúc tu hành ấy, hễ sửa được 
bao nhiêu điều hư quấy, tức là diệt được bấy nhiêu 
nguyên nhân thống khổ, sự khổ sẽ tách dần ra mà sự an 
vui lần hồi phát hiện, bao giờ hoàn toàn thanh tịnh ấy là 
chứng đủ bốn đức Thường, lạc, ngã, tịnh; không bị điêu 
chi làm hệ lụy. Cho nên kinh có câu:" Nhược năng 
chuyển vật, tức đồng Như Lai". Như Lai hay Phật là vị 
đã chuyển được mọi vật, bên trong không bị tánh tình ô 
nhiễm làm mờ tối, và bên ngoài không bị hoàn cảnh sắc, 
thanh, danh lợi quyến rủ chi phối. Tự mình làm chủ 
mình, làm chủ hoàn cảnh. 

Nếu bây chúng ta muốn được an vui, thì phải tự 


chủ; mà muốn được tự chủ thì cần nương theo Phật 
pháp để sửa đổi hành vi, tánh tình, quan niệm hẹp hồi sai 
lạc đã lâu đời lâu kiếp bám chắc nơi chúng ta. Sửa đổi 
hành vi tức là sửa đổi những điều độc ác của hành động 
và lỜi nói. Thân thường hay sát hại, trộm cắp, dâm ô: 
miệng thường hay nói dối, dèm pha, nịnh hót v... v ấy là 
hành vi có hại mà ít ai tránh khổi. Nếu chúng nó được 
bồi đắp, lan rộng ra hoài thì nhân loại chúng sanh càng 
bị xô mau đến chỗ tiêu diệt. Hãy xem như một nghiệp 
sát, mấy năm lại đây không nơi nào là không do nghiệp 
sát gieo họa gớm ghê, làm cho sự sống, một điều mật 
thiết quan trọng hơn cả của mọi vật, không còn chút gì 
bảo đảm. Đã bao giờ như ngày nay, toàn nhân loại chỉ 
sống trong hồi hộp lo âu, nởm nớp sợ hãi khi thấy mạng 
mình nhẹ hơn cát bụi bên vệ đường, không phút nào yên 
tâm với bàn tay tàn nhẫn của nghiệp sát đang hung hăng 
chực chờ dọa nạt. Vậy là chưa kể đến tai nạn các hành 
vi trỘm cưỚp, nói dối v.. v cũng gieo họa ghê gớm 
không kém. 

Nếu ai nấy cũng nhận chân sâu sắc các hành vi ác 
độc kể trên là nguyên nhân trực tiếp gây ra đau khổ giữa 
người và mình- vì gieo nhân sát hại thì hoặc cách này 
hay cách khác cũng phải gặt lấy kết quả bị sát hại; để 
sửa đổi, tu hành diệt trừ dần đi mới có ngày sống an 


toàn trong hòa vui thân mật được. Đã sửa đổi hành vi 
cũng phải sửa đổi tánh tình, vì tánh tình xấu xa mới thật 
nguy hại nhiều hơn. Tham lam, sân hận, si mê, kiêu 
mạn, nghi ngờ là những tâm tánh xấu xa cố cựu của 
chúng sinh. 

Vẫn biết đã có thân thì ai lại không tham muốn 
sống còn, nhưng lắm người vì chất chứa lòng tham vô 
đáy, điều gì hay ho đều muốn thu góp về phần mình, chỈ 
muốn đời sống của mình được vinh quang sung sướng, 
đầy đủ, quý trọng hơn hết thẳy mọi người, nên dù việc 
øì đê hèn hay độc ác mà hễ đưa lại lợi lộc về mình thì 
không bao giờ từ chối, mặc ai thiếu thốn, khổ não, kêu 
la, cũng không hề đoái nghĩ! Thậm chí xem tiền tài, danh 
vọng hơn trăm, ngàn, Ức triệu tánh mạng sanh linh đồng 
loại chỉ vì tham chút lợi danh mà làm cho đời sống nhân 
loại bị điêu đứng, niệm tham lam vô hình mà tai hại 
không phải ít, Ở trong gia đình có một kể tham- tham ăn 
chẳng hạn- thì sự sống của gia đình mất sự hòa thuận; 
đến giữa xã hội hễ lòng tham nẩy nở mạnh mẽ ở đâu thì 
Ở đấy không sao tránh khỏi cảnh tình xô xát thẳm mục 
thương tâm; vì đã tham tất nhiên có sân, đã sân thì tất 
nhiên tranh giành xâu xé.. 

Than ôi! Một tánh tham đã làm cho ai nấy cháy 


ruỘt nung gan, huống còn thêm bao nhiêu tánh xấu xa 


khác nữa. Song, muốn sửa đổi tâm tánh xấu xa một cách 
dễ dàng đến tận gốc thì đồng thời phải sửa đổi quan 
niệm hẹp hòi ích kỞ. 

Tất cả mọi vật đều sanh sanh, hóa hóa trên một 
bản thể chung cùng hòa hợp, không có sự vật nào được 
tỒn tại ra ngoài bản thể chung cùng ấy. Chính chúng ta 
cũng phải nhờ sự liên quan hỗ trợ tất cả mà có ra. Vậy 
mà chúng sanh mê mờ, tự phân biệt, tưởng tượng chấp 
riêng một cái Ta, xây ranh giới mà chắn ngang giỮa 
mình và mọi người, mọi vật; luôn luôn đặt cái Ta ra 
trước, lên trên, lấy cái ta làm định chuẩn cho mọi hành 
động, nói năng, suy nghĩ. Bởi vậy nên thường bị hẹp 
hòi, sai lầm, khổ sở. Suy rộng ra nào vinh nào nhục, nào 
thị nào phi, không có øì là tuyệt đối. Cái vinh của người 
này là cái nhục của người kia, cái vinh của người kia 
tức là cái nhục cỦa người này. Ở đời cũng lắm chuyện 
để cho ta thấy rõ trường đời là nơi đấu tranh nhỏ hẹp ở 
trong sự phê phán xây nắn của cái Ta hẹp hòi giả dối. 
Vậy cần phải mở mang trí tuệ thật rộng rãi, phá lần 
quan niệm sai lầm chấp có bản ngã mới thấy đời rất 
rộng rãi để khoan hòa đối với mọi loài, mọi vật. 

Như vừa nói Ở trên, đó là sửa đổi hành vi hung 
ác, sửa đổi tánh tình xấu xa, sửa đổi quan niệm chấp có 


cái Ta hẹp hòi, ấy là nói về ngăn ngừa cái xấu, diệt trừ 


cái xấu, đừng để cho nó đâm chồi mọc nhánh ra hoài. Tu 
như vầy có thể cho là lối tu tiêu cực hơn là phát huy cái 
tốt, khuếch trương cái tỐt, làm cho cái tỐt càng ngày 
càng rộng rãi lớn lao. Hiện tiền nơi chúng ta không 
những có rất nhiều điều tà vạy ô nhiễm, mà cũng có rất 
nhiều điều hay, cần nên bồi đắp, tu dưỡng; như bố thí, 
nhẫn nại, khoan hòa, sáng suốt, bình đẳng, xét ra chẳng 
ai không có, nếu biết cố gắng vun bồi thì không việc lợi 
ích gì mà chúng ta không làm được. 

Tóm lại hai phương diện tu hành trên, một đàng 
lo diệt trừ cái tánh hại người hại mình, một đàng lo cái 
tánh lợi mình, lợi người. Đã nhận thấy lòng tham lam có 
hại mà lo diệt bớt lòng tham là tu, diệt trừ lòng giận là 
tu, diệt trừ lòng kiêu mạn, ích kỷ là tu. Trái lại nhận 
thấy bố thí là hay, chăm làm bố thí là tu, từ bi cứu vật là 
tu, khoan hòa rộng rãi là tu. Cho đến bất luận gì hành 
động tốt đẹp, có nhiều lợi ích cho người mà cố gắng 
quên mình để thực hành theo cũng đều gọi là tu cả. Tu 
như vậy đâu có phải là hẹp hòi hay nhu nhược, tu như 
vậy đâu phải là việc riêng của một nhóm người nào hay 
của một thời đại nào, chỉ vì có nhiều người chưa hiểu 
chữ " Tu" có một phạm vi rộng rãi đó, nên tưởng rằng 
tu là việc chuyên môn của người tu sĩ, của kể chán đời, 
ẩn dật, hay của hạng môn đồ đạo này hoặc đạo khác mà 


thôi, ngoài ra không liên quan với đại đa sỐ người còn 
đang lăn lộn, chống chọi, hoạt động sống với đời sống 
không xa thực tế hơn. Ôi, đâu biết rằng cái quan niệm 
sai lầm ấykhông khác nào cái quan niệm của mấy người 
tưởng phép vệ sinh là phạm vi chuyên môn của mấy ông 
thầy thuốc, hay của mấy người đã mắc bệnh truyền 
nhiễm. 

Đành rằng phương diện điều trị thân xác có nhiều 
điều ngóc ngách khó khăn mà thầy thuốc phải gia công 
tầm cứu, phải cần cho mình một hoàn cảnh sạch sẽ hợp 
vệ sinh hơn, nhưng trong hạng người không phải thầy 
thuốc mà không cần biết vệ sinh, tự do ăn nhớp ở nhúa 
thì không chỉ tai hại cho mình, còn lây sang mỌi người 
xung quanh, khiến họ phải sống chung trong một cảnh 
ngộ nguy hiểm. Phương diện trị thân xác đã vậy,thì 
phương diện cải tạo tính thần không kém chi. Muốn 
diệt hết bao nhiêu tâm niệm xấu xa còn lại, và phát huy 
tất cả tâm niệm tỐt đẹp rộng rãi thêm lên lại càng rất 
khó, nếu không phải là người có quyết tâm với much 
đích ấy, nếu không có một hoàn cảnh thuận tiện cho sự 
tu hành thì khó mong kết quả hoàn toàn. Bởi vậy trong 
đạo Phật các vị tăng già, các hàng tu sĩ phải xuất gia để 
bớt ngoại duyên phiền nhiễu, phải ở nơi nhàn tịch mới 


thấy rõ nguồn gốc sâu xa của tội lỗi mà gội rửa tiêu trỪ. 


Nhưng nếu hiểu thêm rằng không phải là chỉ mấy vị ấy 
mới tu được, mấy vị ấy mới cần tu, mà tất cả các hạng 
người ở vào địa vị nào trong thời loạn cũng như thời 
bình, đều có thể tu, đều cần nên tu cả; nếu không tu tỨc 
là tự do để cho thói tham lam, bóc lột, ích kỷ hại người 
đứng lên làm chủ, gây tai ương không bờ không bến. 
Vậy ta có nên xem chuyện tu là việc ngoài phận 
sự của mình không? Ta có thể không nhận rõ nghĩa chữ 
"Tu" được không? Hãy nên nhận chân cho rõ, xem đó là 
một phương châm của đời sống ngay thật thà mà không 
trao đưa cho ai cả, chỈ tự mình gắng thực hành lấy và 
khuyên lơn người khác biết mà thực hành, để cùng nhau 
xây dựng nên một cảnh sống yên vui bền vững tạo cảnh 
Cực Lạc giữa Ta bà này. Nếu được như vậy tức là đã 
hiểu đã thực hành đúng nghĩa chữ " Tu" trong đạo Phật. 


